Đại Tướng Cao Văn Viên: VNCH từ 1963 -1975; Ls Lâm Lễ Trinh 


* Ai ra lệnh giết anh em Tổng thống Diệm? Ai thi hành lệnh ấy? 

* Chuyện gì đã xảy ra cho cá nhăn anh ngày 1.11.1963? 

* Anh nghĩ gì vê vụ Phật giáo chống TT Diệm năm 1963? Vê vụ Phật giáo nôi loạn ở 
Miên Trung đâu 1966? Vai trò của Hoa kỳ trong hai vụ? Tại sao Hoa Thịnh Đốn có 
thái độ khác nhau trong hai trường hợp? 

* Trung tướng Ngô Quang Trưởng từng xác nhận với chúng tôi răng đàu năm 1975, 
quân lực của chúng ta tại Miên Trung không quá yếu đến nỗi phải tháo chạy tán 
loạn như vậy, anh nghĩ sao? 

* Tôi đã hỏi cựu Ngoại trưởng Trăn Văn Lăm (lúc còn sông) và Phó Thủ tướng 
Nguyễn Lưu Viên (hiện ở Virginia) kê từ lúc nào họ nhận thức được Miên Nam sụp 
đổ...? 

* Nếu so sánh TT Diệm với TT Thiệu thì ai độc tài hơn ai? 


Mạn đàm với Đại tướng Cao Văn Viên 

Lâm Lễ Trinh 

Từ Hoa Thịnh Đốn, tin cho biết Đại tướng Cao Văn Viên, nay 85 tuổi, 
phải một lẩn nữa nhập viện Virginia Hospital Center vì bệnh tim tái 
phát trầm trọng. Ngày mùng hai Tết Bính Tuất, chúng tôi có nói 
chuyện khá lâu với ông qua điện thoại khi ông vừa từ bệnh viện trở về 
cư xá cao niên tại số 4435 N. Pershing Drive, Arlington. ồng có linh 
cảm khó thoát khỏi, tuy trí tuệ vẫn còn sáng suốt. Tình trạng sức khoẻ 
sút kém của vị tướng đàn anh trong Quân đội VNCH gây lo ngại trong 
Cộng đổng người Việt Hải ngoại vì ông từng giữ lâu năm nhiều chức vụ 
then chốt thời Đệ nhứt và Đệ nhị Cộng Hoà: Tham mưu trưởng Biệt bộ 
tham mưu Phủ Tổng thống (thời chính phủ Ngô Đình Diệm), Tư lệnh Lữ 
đoàn Nhảy dù, Tư lệnh Quân đoàn, Tham mưu trưởng Liên quân, Tổng 
uỷ viên Chiến tranh, ủy viên Quốc phòng, và Tổng Tham Mưu trưởng 
(từ tháng 11.1967 cho đến ngày 27.4.1975, gẩn một thập niên). 

Mối thân tình giữa chúng tôi bắt đẩu từ 1958 khi Trung tá Viên thay 
thế Đại tá Nguyễn Văn Là, đảm trách chức Tham mưu trưởng Biệt bộ 
Tham mưu Phủ Tổng thống trong giai đoạn người viết là Bộ trưởng Nội 
vụ trong Nội các Ngô Đình Diệm từ 1954 cho đến cuối 1959. 


Trung tâm Lubbock giúp hiệu đính lại The Final Collapse 


Lối tháng 2.2002, Đại tướng Viên gởi tặng cho chúng tôi hai quyển 
sách tiếng Anh: tập tiểu thuyết best seller "Monkey Bridge, Cắu khỉ" 
do ái nữ của ông là Lan Cao, giáo sư luật quốc tế ở Đại học Brooklyn, 
New York, sáng tác, và "The Final Collapse", tài liệu chuyên khảo dày 
184 trang, do chính ông khởi viết vào khoảng 1976-1978 và được 
Center of Military History, United States Army, VVashington DC, xuất 
bản năm 1983. Một số chuyên gia danh tiếng Mỹ vẽ chiến tranh Đông 
Dưong như Ronald s Spector, Jeffrey Clark, Philip Davidson...hợp tác 
với Trung tâm Quân sử này. vẽ phiá Việt Nam, có các tướng Cao Văn 
Viên, Ngô Quang Trưởng, Đổng Văn Khuyên, Trần Đình Thọ, Nguyễn 
Duy Hĩnh, đại tá Hoàng Ngọc Lung... Sáu tác giả vừa kể sáng tác được 
16 tập nghiên cứu, tất cả được xếp vào bộ Indochina Monographs. 
Tướng Viên viết riêng quyển Leadership (1981), The Final Collapse 
(1983) và viết chung với Đồng Văn Khuyên Retlections on the Vietnam 
War (1980). 

The Final Collapse phân tích các lý do sụp đổ của Miền Nam VN vẽ mặt 
quân sự và chính trị. Tuy nhiên, có ba điểm trong quyển sách này 
không làm cho tướng Viên vừa ý: 

1. Nhà xuất bản Mỹ cho in trên bìa hình một chiến xa mang cờ Việt 
Cộng, khiến các độc giả có thể hiểu lắm ông. 

2. Một số đoạn trong sách, khi được biên tập viên dịch ra tiếng Anh, đã 
diễn đạt sai lạc ý kiến của tác giả và 

3. Ồng chưa thực hiện được bản tiếng Việt đổng lúc với bản tiếng Anh 
để trình bày quan điểm cá nhân trong chi tiết. 


Vì tình bạn, người viết đã giúp ĐT Viên liên lạc với ông Nguyễn Xuân 
Phong, cựu Quốc vụ khanh phụ trách Hoà đàm Paris và hiện là đổng 
giám đốc VN Center thuộc Đại học Texas Tech University , Lubbock, 
Texas. Với sự hỗ trợ của giới tài phiệt Hoa kỳ, trung tâm này hiện tàng 
trữ nhiều sử liệu VN nhứt trên thế giới vẽ quân sự, văn hoá và chính 
trị. Trung tâm có phưong tiện để hiệu đính, bổ túc, in lại và phổ biến 
The Final Collapse. Vì tướng Viên phải ngồi xe lăn và di chuyển khó 



khăn cho nên ông Nguyễn Xuân Phong đã nhiều lắn đích thân từ Texas 
lên Hoa Thịnh Đốn để phỏng vấn và ghi lại trong gắn hai năm các 
đoạn cắn điều chỉnh trong The Final Collapse. vốn tốt nghiệp Đại học 
Oxtord và là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Phong chu toàn mọi việc 
vẽ mặt sinh ngữ. 

Một trong các lý do khiến Trung tâm Lubbock nhận giúp là tướng Viên 
liên tục thay mặt gắn một thập niên chính phủ VNCH để bàn thảo về 
chiến lược quân sự chống Cộng sản với các tư lệnh đổng minh Mỹ, từ 
Paul Harkins, VVilliam VVestmoreland, Creighton Abrams cho đến 
Frederic VVeyand. Trong vị thế ấy, ĐT Viên có dịp thu thập kinh nghiệm 
quý báu vẽ cuộc chiến không quy ước giữa Nam và Bắc Việt, một cuộc 
chiến trong đó Hànội chủ trưong đấu tranh toàn diện, khai thác tối đa 
tuyên truyền, đẩy mạnh dân vận và đột nhập dưới vĩ tuyến 17, bất 
chấp các Hiệp ước ký kết. 

Công việc viết lại The Final Collapse vừa hoàn tất, sách sắp xuất bản 
một ngày gắn đây. Điều an ủi trong hiện tại là The Final Collapse được 
dịch giả Nguyễn Kỳ Phong chuyển ngữ qua tiếng Việt năm 2003 dưới 
tên Những Ngày Cuối của VNCH (nhà xuất bản VN Bibliography, 
Virginia) gổm có 10 chưong, 295 trang và một số chú thích của tướng 
Viên. Theo tác giả tâm sự với người viết, The Final Collapse không thể 
đẽ cập đắy đủ đến mọi sự việc vì bị giới hạn trong phạm vi sử dụng 
các sử liệu, một số lớn chưa được Ngũ Giác Đài, Nga, Tàu và chính 
quyền Bắc Việt giải mật vào năm 1983. 

Cuộc mạn đàm với Đại tướng Cao Văn Viên tại West Virginia 

Từ 1975 đến nay, Tướng Viên giữ một sự im lặng có liêm sĩ và từ chối 
phê bình đến những biến cố tại VN cũng như bí mật trong hậu trường. 
Người viết đã mất nhiều năm thuyết phục ông nên góp phần đánh tan 
những dư luận không đúng - từ phía quốc gia, đổng minh cũng như 
cộng sản - liên hệ đến cuộc chiến đã qua. Cuối cùng, trước Giáng sinh 
2004, người viết đã thực hiện được tại tư thất của nguyên Trung tá Lý 
Thanh Tâm, một chuyên viên địa ốc thành công ở Springtields, 

Virginia, cựu bí tho thân tín của ĐT Cao Văn Viên (CVV), một buổi mạn 



đàm thân mật bốn tiếng đổng hổ có ghi hình. Tướng Viên nhận trả lời 
cởi mở nhiều câu hỏi liên hệ đến đời công và tư của ông. 

Đúng theo lời giao kết, toàn nội dung cuộc nói chuyện chưa được tiết 
lộ tới giờ này. Nay Đại tướng Viên quá yếu vẽ sức khoẻ, người viết nghĩ 
đã đến lúc có thể công khai hoá vài điều tâm tình của ông. Đây cũng 
là cách nói lên sự nguỡng mộ đối với một người bạn thân quý, đổng 
thời một nhân chứng hàng đắu trong chính trường Miền Nam VN. 

Dưới đây là những câu vấn đáp chính của cuộc mạn đàm giữa Đại 
tướng Viên (CVV) và ngưới viết (LLT) có thể tiết lộ trong phạm vi bài 
này: 

LLT: Vào tháng 4.1975, năm cuối của cuộc chiến, VNCH có 1.100.000 
lính tại ngũ, một trong những quân đội lớn nhứt ở Á châu. Lúc đó, 

Quấn đoàn 4, với trên dưới 200.000 quần, chưa đánh một trận lớn 
nào, chưa một Tư lệnh nào bỏ chạy. Tại sao chúng ta lại thua cs mau 
như thế, trong hỗn loạn? có đấng thua hay không, thưa anh? 

cvv (một phút suy nghĩ): Có nhiều lý do. Đây là một vấn đẽ phức tạp. 
Chỉ nói về phiá Hà Nội mà thôi, cs - dưới sự lãnh đạo của Hổ Chí Minh - 
có kế hoạch xâm lăng Miền Nam ngay từ sau Hiệp định Genève, 1954. 
Hiệp ước Paris, 1973, đã bắc cắu thêm cho chúng, đánh dấu bước lùi 
cuối cùng của Thế giới Tự do. Kế hoạch thôn tính Miền Nam do Chính 
trị bộ nghiên cứu kỹ, thi hành liên tục, với quyết tâm chiến thắng bằng 
mọi giá, bằng mọi hy sinh. Hànội được đổng minh Nga, Tàu hổ trợ toàn 
lực, với khối xã hội chủ nghĩa đứng sau lưng. Bắc kinh và Mạc tư khoa 
không trực tiếp xen vào để chỉ huy. Tại Miền Nam, chúng ta thiếu các 
yếu tố thuận lợi ấy, chúng ta không liên tục trong sự lãnh đạo. Với một 
đổng minh như Hoa kỳ, thử hỏi làm gì được? Đồng minh với Mỹ khó 
hon là kẻ thù của Mỹ. VN không phải là quốc gia đắu tiên thí nghiệm 
bài học đau đớn này! VNCH chỉ là một con cờ trong chiến lược toàn 
cắu của đại cường Hoa kỳ. Chiến lược ấy đạt được mục tiêu sau khi 
Nixon gặp Mao Trạch Đông năm 1972 tại Bắc kinh. 


LLT: Trong vụ nhóm Nguyễn Chánh Thi âm mưu đảo chính hụt ngày 



11.11.1960, chuyện gì đã xảy ra cho anh? Anh biết gì về việc thương 
thuyết giữa Chánh văn phòng Võ Văn Hải (đại diện cho TT Diệm) và 
phe Vương Văn Đông? về vấn đề TTDiệm có trao cho tướng Nguyễn 
Khánh một tờ giấy viết tay cam kết trao quyền lại cho Quần đội, theo 
lời ông Khánh tiết lộ với tôi? 


CVV: Vài tuần trước đó, để giúp tôi làm việc dễ hơn, ông Quách Tòng 
Đức, Đổng lý Phủ Tổng Thống, có cấp cho tôi, Tham mưu trưởng Biệt 
bộ, một căn nhà gắn bệnh viện Grall và một chiếc xe Peugeot 202 
mang số ẩn tế. Ngày 11 tháng 11, khi nghe tiếng súng đắu tiên nổ lớn, 
tôi đích thân lái xe đến Phủ đi vòng phía vườn Tao Đàn. Một lính nhảy 
dù võ trang tiểu liên, hùng hổ la to bảo ngừng xe, tôi chưa kịp quay 
kiến xuống để hỏi ất giáp thì anh ta nổ súng, kiến trước bể tung, may 
phước tôi không bị thương. Vừa bước khỏi xe, tôi được lệnh đến ngồi 
dưới gốc một cây me với vài quân nhân bị bắt như tôi. Liền lúc đó, một 
xe jeep nhà binh trờ tới, anh lính nhảy dù vừa hô, vưà bắn xối xả vào 
xe, người tài xế chết tức tốc. Tôi không thấy tận mắt những gì diễn 
tiến sau đó tại Dinh Độc lập. Được biết tướng Khiêm vẽ kịp để can 
thiệp, tướng Khánh nhảy rào giờ chót vào Dinh để chỉ huy. Phiến quân 
tan rã, số sĩ quan mưu loạn trốn qua Cam bốt, bắt theo tướng Thái 
Quang Hoàng làm con tin. CIA giúp Ls Hoàng Cơ Thụy, trong Bộ Tham 
mưu của Đông, thoát khỏi VN. Tôi nghĩ Hoa kỳ đã sử dụng cuộc đảo 
chính hụt ngày 11.11.1960 và vụ hai phi công Phạm Phú Quốc - 
Nguyễn Văn Cử ném bom Dinh Độc lập vào tháng 2.1962 như hai cảnh 
cáo, vvarnings liên tiếp đối với TT Diệm, trước khi tiến vào giai đoạn 
chót là lật đổ ông ngày 1.11.1963. 

Tôi có nghe nói TT Diệm bảo ông Hải ra trước cổng Dinh điều đình với 
phe phiến loạn. Hình như họ yêu cắu ông bà Nhu phải ra đi. Bà Nhu 
lổng lộn phản đối đòi hỏi này khi ông Hải trở vào trình với TT Diệm, 
trước thái độ im lặng của ông Nhu. vẽ chuyện ông Khánh tiết lộ, tôi 
không tin Tổng Thống Diệm sẵn sàng trao quyền lúc đó. Đây chỉ là 
một kế hoãn binh. 

LLT: Sau khi Tổng thống Diệm bị đảo chính năm 1963, cấc tướng Miền 
Nam có được chuẩn bị về chính trị để lãnh đạo cuộc chiến chống Bắc 



Việt hay không? Anh nghĩ sao về Hội đồng Quần nhân Cách Mạng? 

Nếu ông Diệm thoát khỏi cuộc đảo chính 1963 thì anh nghĩ Miền Nam 
có thể tránh sụp đổ chăng năm 1975? 

CVV: Họ thiếu chuẩn bị vẽ chính trị. Họ chia rẽ. Không ai có đủ khả 
năng và uy tín để thay thế Tổng thống Diệm. Nhóm đảo chính tự 
phong cho mình danh xưng Cách mạng. Thật ra mục tiêu của họ là 
giết TT Diệm chớ không phải thay đổi tốt xứ sở. Bằng chứng là họ đã 
gây ra sau 1.11.63 hỗn loạn liên miên và tự loại. Không có một lãnh tụ 
nào có tắm vóc hay cưong lĩnh kiến quốc cở Nasser, Sukarno, Lý Thừa 
Vãn... 

Để trả lời phần hai câu hỏi của anh: ồng Diệm là một lãnh tụ được biết 
nhiều vẽ mặt quốc tế, hon ông Thiệu. Dù sao, ông chỉ là một Symbol, 
một biểu tượng mà thôi, ông không thể làm gì nếu không có cố vấn 
Nhu bên cạnh. Tất cả các bài diễn văn của TT Diệm đẽu do ông Nhu 
soạn thảo. Khổ nỗi, Hoa kỳ muốn tách ông Nhu khỏi ông Diệm, ồng 
Nhu là một trở ngại. Trở ngại lớn hon TT Diệm. Vì ông Nhu có nhiều 
mưu lược, ồng Nhu chống Mỹ hon chống Pháp. TT Diệm thì trái lại. Rốt 
cuộc, ông Diệm trở thành nạn nhân của Mỹ. 

LLT: Việc Tổng thống Thiệu tom hết quyền bính trong tay, qua mặt 
Quốc hội và Tối cao Pháp viện, một minh quyết định bỏ Cao Nguyên 
và Miền Trung là điều có lợi hay hại? Trong quyển hổi ký "Đôi dòng ghi 
nhớ" (1994, trang 191-215), cựu Chánh văn phòng của anh là đại tá 
Phạm Bá Hoa có kể lại cuộc rút quân bí thảm của tướng Phạm Văn 
Phú theo đường số 7 và nhắc lại hai khẩu lệnh của anh bằng điện 
thoại cho đương sự ngày 15 và 18.3.1975 bảo gởi phi cơ vận tải C130 
cho Quần đoàn 2 và chở cấc quân dụng đắt tiền khỏi Pleiku "mà 
không cho biết lý do", ông Hoa than phiền Tổng Cục Tiếp vận, thuộc 
bộ Tổng Tham mưu, không hề được thông báo về tình hình suy sụp ở 
Cao Nguyên. Anh nghĩ sao về lời than phiền này? 

CVV: Tất nhiên không có lợi. Một cá nhân không thể quyết định đon 
phưong vận mạng của Đất nước, ồng Phạm Bá Hoa trình bày không 
đúng vẽ một số sự kiện trong quyển hổi ký mà tôi đã nhận được. Tôi có 



gởi cho y một bổn The Final Collapse được bổ túc để làm sáng tỏ vấn 
đẽ nhưng không thấy y nói gì. Phạm vi cuộc mạn đàm hôm nay không 
cho phép đi sâu vào chi tiết. Xin để dịp khác. 

LLT: Anh có nghĩ rằng chuyện rút khỏi Miền Trung quá sớm, quá hấp 
tấp và thiếu chuẩn bị hay không? Đầy có phải là một vấn bài tố của TT 
Thiệu để thử coi Nixon có giữ lời cam kết riêng hay không? Trung 
tướng Ngô Quang Trưởng từng xấc nhận với chúng tôi rằng đầu năm 
1975, quân lực của chúng ta tại Miền Trung không quá yếu đến nỗi 
phải tháo chạy tấn loạn như vậy, anh nghĩ sao? 

CVV: Không chuẩn bị. vẽ mặt quân sự, rút quân khó hon tấn công. 

Khởi đắu nan, mọi sự đã hư do Mỹ cúp quân viện. Theo tôi, thời cuộc 
đã diễn ra ngoài ý muốn của tướng Trưởng, ông không làm gì được. 

Sau khi Ban Mê Thuật thất thủ ngày 10.3.1975, dân chúng vùng 1 
nghe tin đổn Chính phủ sẽ cắt đất nhường cho địch nên họ hoảng sợ, 
tự động ào ào bỏ chạy, không ai ngăn nỗi. Trong bài "Vì sao tôi rút 
khỏi Miền Trung?" đăng trên báo, tướng Trưởng có nói rằng Bộ Tổng 
Tham Mưu không tăng quân số theo lời ông xin. Điều này không đúng. 
Hai đon vị tổng trừ bị là sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù đã 
được tăng cường cho ông, mỗi sư đoàn gổm có bốn chiến đoàn. Trong 
tay tôi lúc ấy không còn gì nữa. Chính sách của Hoa Kỳ đã khóa tay 
chúng ta. 

Tôi không đọc được sự suy tính thắm kín của TT Thiệu. Nay ông đã qua 
đời, hãy để ông ngủ yên. Anh còn nhớ TT Thiệu từng nói: Ề, \e suis 
responsable mais pas coupable." Mỗi Tổng thống có nỗi khổ tâm 
riêng. Vào việc rồi mới biết. 

LLT: Tôi đã hỏi Cựu Ngoại trưởng Trần Văn Lắm (lúc còn sống) và Phó 
Thủ tướng Nguyễn Lưu Viên (hiện ở Virginia) kể từ lúc nào họ nhận 
thức được Miền Nam sụp đổ. Mỗi người trả lời khấc nhau. Với tư cách 
Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH, từ thời điểm nào anh thấy 
tình hình Miền Nam vô phương cứu chữa? 


CVV: Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin nêu ra một điểm: Trong quân sử, 



có trường hợp - nhưng rất hiếm - những tướng tài với ít quân thắng 
địch đông hơn. Đó là trường hợp của Alexandre Đại đế, của Nã Phá 
Luân... Vẽ vấn đẽ tương quan lực lượng, bên nào có quân nhiều thì bên 
đó ưu thế thượng phong. Khi Mỹ rút lui sau Hiệp định Ba Lê thì họ 
tròng vào cổ Miền Nam một chiếc dây thòng lọng, lần hổi cúp quân 
viện để gây áp lực, hăm doạ đủ điều. Bắc Việt có quân số và võ khí dổi 
dào hơn, không ngớt được tăng cường. Giữa Nam và Bắc, cán cân mỗi 
ngày thêm quá chênh lệch. Tình thế hết mong cứu vãn đối với Sàigòn. 
Hiệp định Bá lê là án tử hình cho Miền Nam. Mỹ đánh mà không muốn 
thắng, họ sợ thắng. Phần thì phong trào phản chiến sôi sục bên trong 
Hoa kỳ. Xì-căn-đan VVatergate đã xúc tiến sự bức tử của VNCH. 

LLT: Anh có nghĩ rằng quyết định giết Tổng thống Diệm sớm làm Miền 
Nam sụp đổ hay không? Chuyện gì đã xảy ra cho cá nhân anh ngày 
1.11.1963? 


CVV: Giết ông Diệm là một lỗi lắm nguy hại. Ngày 1.11.63, tôi là đại tá 
tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù (thay thế Nguyễn Chánh Thi). Khi Hội đổng 
Cách mạng hỏi tôi có ủng hộ phe đảo chính hay không, tôi trả lời: "Lật 
đổ Chính phủ là một chuyện quốc gia đại sự, tôi không được hỏi ý kiến 
trước. Tôi chỉ là một quân nhân, không làm chính £77. " Quân cảnh liền 
còng tay tôi, tôi ngồi chờ trước cửa văn phòng ông Dương Văn Minh. 

Tôi tự hỏi: Sẽ chung số phận với Lê Quang Tung, Hổ Tấn Quyền chăng? 
Ồng Tôn Thất Đính bước ra can thiệp mở còng cho tôi. Hôm sau, tôi 
được thả nhưng bị quản thúc tại gia ở đường Ngô Quyền, Chợ Lớn. Lối 
một tuần sau, tôi vẽ chờ lệnh tại Bộ Tổng Tham Mưu. Tôi vô cùng chán 
nản, không tha thiết ở lại Quân đội vì tình huynh đệ chi binh không 
còn nữa, anh em một nhà giết hại lẫn nhau. Nếu có lệnh đẩy tôi làm 
tùy viên quân sự tại Lào, tôi chấp nhận ngay. Vientiane là nơi tôi ra 
đời. Tên tôi, Viên, là vắn đắu tiên của thủ đô Vientiane . 

Một hôm, trong khi ngồi rầu tại văn phòng, tôi bổng nhận được cú điện 
thoại của vợ tôi. Bà hỏi: "Buồn lắm hả?" Nước mắt tôi tự nhiên trào 
lên. Vợ tôi tiếp: "Nếu 'người ta' đưa anh trở lại chỉ huy nhảy dù, anh 
chịu không ?"Tôi nghẹn lời vì không thể tin được. Do sự dàn xếp sao đó 
mà tôi không được biết giữa vợ tôi và bà Trần Thiện Khiêm (hai người 



thân thiết với nhau), tôi nhận được sự vụ lệnh, ordre de mission, của 
tướng Khiêm, Tham mưu trưởng Liên quân, đưa tôi vẽ nắm lại Nhảy 
dù. Ồng Khiêm cho tôi biết mật rằng đây là một quyết định riêng của 
ông, chắc sẽ gặp phản ứng vì không hỏi ý kiến cấp trên. Đúng vậy, 
việc bổ nhiệm chính thức bằng một công vụ lệnh, ordre de Service 
thuộc thẩm quyền Tổng tham mưu trưởng Quân đội. Một thời gian 
ngắn sau, ông Khiêm mất chức Tham mưu trưởng Liên quân, bị đổi vẽ 
chỉ huy Quân đoàn 3. Vài ngày trước 30.1.1964, Khiêm điện thoại kín 
cho tôi, hỏi: "Sẵn sàng chưa?". Đây là ám hiệu hành động. Đêm 30 
tháng giêng, lữ đoàn dù của tôi giúp hai trung tướng Nguyễn Khánh và 
Trần Thiện Khiêm chỉnh lý phe Dưong Văn Minh. Việc "hốt" các tướng 
"trung lập" thực hiện dễ như trở bàn tay. Không đổ máu, không tốn 
một viên đạn vì sau 1.11.1963, các tướng này đẽu dùng quân dù của 
tôi để canh gác nhà họ. Thật như "gởi trứng cho ác!" Việc tôi giúp ông 
Khiêm là chuyện dĩ nhiên, để đáp on "thả hổ về rừng". Tôi không để ý 
đến điểm Minh, Đôn, Đính, Xuân và Kim có thật sự chủ trưong trung 
lập hay không. 

LLT: Ai ra lệnh giết anh em Tổng thống Diệm? Ai thi hành lệnh ấy? 

CVV: Chính tướng Dưong Văn Minh đã ra lệnh giết hai ông Diệm và 
Nhu. Nguyễn Văn Nhung, vệ sĩ của Minh, thăng Thiếu tá sau vụ ám 
sát, có nhiệm vụ thi hành lệnh dưới sự giám sát của hai tướng Mai Hữu 
Xuân và Nguyễn Văn Quan (người thay Đổ Mậu trong chức Tổng giám 
đốc An ninh Quân đội). Nhung bị An ninh Quân đội bắt trong vụ chỉnh 
lý nói trên và đem vẽ giam tại Lữ đoàn dù của tôi. Hôm sau, tôi được 
phúc trình Nhung đã tự treo cổ bằng một sợi dây giày nhà binh. Có lẽ 
vì Nhung biết không tránh khỏi tử hình nếu bị giải ra trước Toà vì 
Nhung phạm quá nhiều tội ác. 

LLT: Trong hổi ký " Vietnam. Histoire secrète d'une victoire perdue" 
(nxb Perrin, Paris, 1986), giấm đốc C/A VVilliam Co/bỵ xác nhận kế 
hoạch Ấp Chiến Lược, strategic Hamlets (mà ông Ngô Đình Nhu là cha 
đẻ) làm Bắc Việt khiếp đảm vì rất hữu hiệu. Đúng như vậy không? Vì 
sao Hội đồng Cách Mạng lại hủy bỏ kế hoạch ấy? 



CVV: Kế hoạch Ấp Chiến Lược là một việc phải làm để tách cs ra khỏi 
nhân dân, tách cá khỏi nước, như đã từng thí nghiệm tốt ở Mã Lai với 
tướng Robert Thompson. Tại VN, có những so sót trong việc thi hành 
bởi một số tỉnh trưởng dàn cảnh, để lấy điểm với thượng cấp. Thay vi 
chỉnh đốn lại để tăng hiệu lực, Dưong Văn Minh và HĐCM đã hấp tấp 
hủy bỏ kế hoạch Ấp Chiến Lược liền sau vụ đảo chính vì lý do họ thù 
ông Nhu. Họ thay vào đó cái mà họ gọi là Ấp Tân Sinh. Đây là một lỗi 
lắm ghê gớm. Tôi không biết rõ họ đã thảo luận với nhau ra sao. Lữ 
đoàn dù, do tôi chỉ huy lúc đó, bị nghi trung thành với ông Diệm nên 
không được hành quân, chỉ được giao làm những công tác vớ vẩn tại 
vùng Long An, Mỹ Tho. 

LLT: Nếu SO sánh TT Diệm với TT Thiệu thì ai độc tài hơn ai? Xin so 
sánh hai đảng cẩn Lao (của ông Diệm) và Dần chủ (của ông Thiệu). 


CVV: Mỗi người độc tài theo cách riêng. TT Diệm cai trị nước như một 
quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh chống cộng, tự ban cho 
mình "thiên mạng" cứu nước. Có lẽ anh còn nhớ vụ ông tỉnh trưởng 
Bình Tuy săn được một con hà mã, dấu cái sừng tê giác, không khai 
báo. Khi hay được, cụ Diệm nổi trận lôi đình, cách chức và đòi giam 
viên tỉnh trưởng về tội "tẩu tán tài sản Nhà nước." 

TT Diệm tự hào vẽ dân tộc, tự đại vẽ gia đình, thích độc thoại, không 
chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích, ồng chủ trưong "tiết trực tâm hư.” 
nhưng bị ảnh hưởng nặng của gia đình. Còn ông Thiệu thì theo đường 
lối "độc tài trong dân chủ", vỏ ngoài dân chủ nhưng bên trong chi phối 
cả hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi găng nhung. 

Vì không vững kiến thức như ông Diệm, ông Thiệu chịu khó thăm dò ý 
kiến của các chuyên viên, lắng nghe, đúc kết lại để quyết định một 
mình. TT Diệm dễ tin người xu nịnh nên dễ bị phản trắc, ồng Thiệu đa 
nghi Tào Tháo và không e ngại ban phát ân huệ để tạo phe cánh và 
chia rẽ đối phưong như ông đã làm tại Quốc hội. ồng chủ trưong "làm 
chính trị phải lì". Bởi thế TT Thiệu "lật" ông Kỳ không khó và tổn tại 
lâu hon TT Diệm nhưng ông không khí khái bằng ông Diệm, ồng Thiệu 
mưu sĩ, ông Diệm đạo đức. Những năm tại chức, ồng Thiêu bị ám ảnh 



bởi cái chết của TT Diệm. Đảng Cắn Lao - dựa vào thuyết Cắn Lao 
Nhân Vị - tổ chức quy củ hon, với sự chỉ huy trực tiếp của hai ông Nhu 
và Cẩn, đi sâu vào Quân Đội với các quân ủy, như cs. Đảng Dân chủ 
yếu hon, không dựa vào cưong lĩnh vững chắc nào, chỉ có hình thức, 
được ông Thiệu thành lập để củng cố địa vị, không có ảnh hưởng trong 
Quân đội và quần chúng. Tôi không có gia nhập Đảng Cắn Lao. 

Theo tôi được biết, vào giờ phút chót tháng 11.1963, TT Diệm cho đại 
sứ Cabot Lodge biết ông sẳn sàng điều đình một giải pháp nhưng đã 
quá trể, phe chủ trưong "diệt Diệm" trong Bộ Tham mưu của John 
Kennedy thắng thế. Les dés sont jetés! Les jeux sont faits! 

LLT: Trong hổi ký Our End/ess War và Việt Nam Nhân chứng, tướng 
Trần Văn Đôn ghi rằng trong tất cả cấc vụ chính biến ở Miền Nam từ 
1960 trở về sau, đại tướng Trần Thiện Khiêm đóng vai trò chủ động, 
giựt dầy sau hậu trường, điều này có đúng hay không? 

CVV: Tôi không biết rõ. Tôi chỉ liên hệ với tướng Khiêm về công vụ. 
Chúng tôi quen nhau từ hổi còn ở trong Quân đội Pháp, sau khi tôi ra 
trường Võ bị Cap Saint Jacques, Vũng Tàu, năm 1949. Vợ tôi là bạn 
thân của bà Khiêm, ồng Khiêm có lắn tuyên bố không thích chính trị. 
Nhưng nói và làm là hai chuyện khác biệt! 

LLT: Nơi trang 428-429 của hồi ký "Việt Nam Nhân Chứng" (nxb Xuân 
Thu, 1989), tướng Trần Văn Đôn viết: "Có lần ông Thiệu than phiền ông 
Cao Văn Viên không làm việc nhiều, ông Thiệu nhờ tôi nói với Đại 
tướng Viên, Tổng Tham Mưu trưởng, về việc ông này cứ ở mãi Tổng 
Tham mưu làm việc, không chịu đi ra ngoài, ông Viên trả lời: Tôi đã xin 
từ chức mấy lẩn mà ông Thiệu không chấp nhận nên tôi cứ ở văn 
phòng làm việc mà thôi!" Mặt khấc, trong quyển hổi ký "Đôi dòng ghi 
nhớ" nêu trên, cựu đại tá Phạm Bá Hoa cũng có nhận xét rằng trong 
gần 9 năm rưỡi giữ chức Tổng Tham Mưu trưởng - chức vụ quan trọng 
bậc nhất trong Quần đội - anh đã nhiệt tình hoạt động 7 năm đầu 
nhưng hai năm sau cùng, vị "Nguyên soái" của Quần đội Miền Nam 
không cáng đáng hết trách nhiệm, đến văn phòng cho có lệ, tập luyện 
yoga và đi học lấy bằng cử nhân văn khoa ngoài giờ làm việc. Mong 



anh đại tướng vui lòng, nếu tiện , giải thích thái độ. 


CVV: Tôi sẵn sàng trả lời. Trước khi cuộc đàm phán tại Paris tiến đến 
giai đoạn kết thúc năm 1973, tình hình quân sự thêm căng thẳng. 
Tổng thống Thiệu, với tư cách Tổng tư lệnh Quân đội, tập trung hết 
quyền bính trong tay, cho đặt một hệ thống máy truyền tin tại Dinh 
Độc lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đon vị, bổ 
nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân. Bộ Tổng Tham 
Mưu lắn hổi bị dổn vào vai trò tuân hành và thị chứng. Bộ Quốc phòng 
chỉ còn là hộp tho giữa Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu. Vì không có 
điều kiện làm việc được như trước, tôi đã năm, sáu lắn vô đon xin từ 
chức. Ồng Thiệu yêu cắu tôi nán lại, đợi người thay thế nhưng ông 
không quyết định. Tôi không có quyền bỏ ra đi một cách vô trách 
nhiệm. 

Tuy nhiên khi Tổng thống Trần Văn Hưong nhường ghế cho tướng 
Dưong Văn Minh tháng 4.1975, tôi cưong quyết xin giải ngũ vì tôi 
không phục ông Minh từ lâu, tôi từng là nạn nhân của ông Minh. TT 
Hưong chấp nhận đon của tôi. Ngày 27.4.1975, tôi rời VN trong tình 
trạng hợp lệ. 

Vấn đẽ tôi tập luyện yoga và thiền có một lý do riêng. Khi giữ chức tư 
lệnh nhảy dù, tôi vướng phải một bệnh nan y vẽ khớp xưong, một loại 
phong thấp nặng, gây nhức nhối vô cùng. Tôi giữ kín việc này, tìm 
cách tự trị liệu. Là chỉ huy nhảy dù mà bệnh hoạn, không nhảy được 
thì coi kỳ quá, không còn gì thể thống. Tôi đã thử đủ thứ thuốc Tây lẫn 
Ta, mọi thứ dược thảo, nhân điện, dưỡng sinh, tổ ong chính gốc, v.v.., 
Tôi đã lợi dụng một cuộc viếng thăm chính thức Đài Loan để tìm hiểu 
khoa châm cứu. Bệnh tình không thuyên giảm với thời gian, với tuổi 
tác. 

Vẽ chuyện đi học văn khoa, môn tôi thích từ lúc còn trẻ, tôi thấy cắn 
trau dổi thêm kiến thức. Đó cũng là một lối thoát khỏi những chuyện 
bực bội của cuộc sống căng thẳng hằng ngày. 

LLT: Anh nghĩ gì vẽ vụ Phật giáo chống TT Diệm năm 1963? vẽ vụ 



Phật giáo nổi loạn ở Miền Trung đắu 1966? Vai trò của Hoa kỳ trong hai 
vụ? Tại sao Hoa Thịnh Đốn có thái độ khác nhau trong hai trường hợp? 
Theo Trần Văn Đôn (hổi ký VNNC, trang 372) thì trong vụ thứ hai, có 
trên 200 người chết và bị thưong, lối 6.000 quân nhân đào ngũ và một 
số người chạy vào chiến khu Việt cộng. Có đúng như thế hay không? 

CVV: Phật giáo thống nhất hơn khi chống ông Diệm, vai trò của Thích 
Trí Quang quá rõ. Có tay Hoa kỳ và cs nhúng vào. Trong vụ Phật tử 
dấy loạn ở Miền Trung, Phật giáo chia làm hai khối Ấn Quang (Thích Trí 
Quang, chống Chính phủ) và Vĩnh Nghiêm hay VN Quốc Tự (Phật giáo 
Bắc Việt di cư với Thích Tầm Châu, thân ủy ban lãnh đạo Thiệu Kỳ). 

Mặt khác, một số tư lệnh Quân đoàn 1 có cảm tình với phiến loạn như 
Nguyễn Chánh Thi, Tôn Thất Đính, trong khi Nguyễn Văn Chuân và 
Huỳnh Văn Cao thì lừng khừng. (Cao và Đính chạy vào Bộ Tư lệnh 
Thủy Quần Lục chiến Mỹ ở Đà Nẳng xin tị nạn chính trị). Vì thế có một 
lúc Miền Trung gần như không có Chính phủ: Thị trưởng Đà Nẳng, Bs 
Nguyễn Văn Mẩn, cũng như đa số quân nhân, công chức,... tuần lệnh 
của tăng ni đem bàn thờ Phật xuống đường biểu tình. Phong trào có 
nguy cơ lan tràn xuống Miền Nam, làm tiêu chế độ. Tướng Kỳ, chủ tịch 
ủy ban Hành pháp Trung ương, xin tôi (lúc đó Tổng Tham mưu trưởng) 
đổ quân tái chiếm Đà nẳng, mặt khác yêu cáu tôi cấp gần 20.000 cấy 
súng cũ của Phấp (Mass 36, tiểu Hên, lựu đạn...) cho Nguyễn Ngọc 
Loan, TGĐ Công an - Cảnh sất, hầu võ trang cấc đảng phái ở Miền 
Trung lập thăng bằng với lực lượng Phật giáo. Tôi đề nghị để tướng 
Loan hành động trước. Hai tuần sau, tình hình thêm nguy kịch. Tôi 
quyết định can thiệp. Theo lối của tôi: tương kế tựu kế. Lúc đó, tôi có 
một tiểu đoàn thủy quần lục chiến đang hành quần tại Bình Định. Tôi 
ra lệnh chính thức cho đơn vị này tập trung đúng ngày, giờ ấn định, tại 
sần bay Quảng Ngãi nói là để không vận về Sàigòn, thay bằng một 
tiểu đoàn khác. Phải dùng mưu ấy để đánh lạc hướng Viện Hoá Đạo có 
người gài khắp nơi. Đêm hôm đó, đúng 12 giờ, tôi đưa thêm 4 tiểu 
đoàn khấc nhập chung với tiểu đoàn có sẵn, thành 5, giao cho đại tá 
Ngô Quang Trưởng chỉ huy, tràn vô cấc chùa bắt cấc phẩn tử nguy 
hiểm, giải tán bằng biện pháp mạnh cấc ổ dần quân, buộc họ buông 
súng. Cuộc hành quân cương quyết này đã đem lại kết quả. Trong hổi 
ký "The Buddha 's Child", Nguyễn Cao Kỳ ba hoa dành hết công trạng 



về mình. 


Tôi không thể xác nhận với anh về những thiệt hại sinh mạng. Con số 
của tướng Đôn đưa ra có vẻ quá đấng. Dù sao, Hoa Thịnh Đốn không 
lên tiếng phản đối như đã làm thời TT Diệm, về phía Hoa kỳ, cắn ghi 
rằng ông tổng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẳng nghiêng theo phía Phật giáo, 
trong khi toà Đại sứ Mỹ tại Sàigòn giữ thái độ thận trọng wait and see, 
nếu không nói đổng ý ngẩm với ủy Ban Lãnh đạo quốc gia. Thật vậy, 
năm 1963 đại sứ Cabot Lodge ra mặt ủng hộ Phật giáo vì TT Diệm 
chống việc Mỹ hóa chiến tranh. Năm 1969, tình hình thay đổi, Hoa kỳ 
cần giữ lại ê-kíp Thiệu Kỳ và bắt đẩu Việt nam hoá cuộc chiến. Từ 
đổng minh, cánh Phật giáo thiên tả đã biến thành đối lập với Mỹ. 

Kết luận 

Trên đây là những đoạn - buồn nhiều hơn vui - trích từ bộ VCR mạn 
đàm với đại tướng Cao Văn Viên. Phắn còn lại, không kém hệ trọng, sẽ 
phổ biến khi thuận tiện. Với một nụ cười mệt mỏi, hơi thở phều phào, 
(vì lúc ấy sức khoẻ của ông đã rất suy kém, thân hình của ông co rút 
lại), Tướng Viên - một sĩ quan có tiếng "bô trai" trong Quân đội, - kết 
thúc bằng một câu nói khiêm nhường: " Xin đừng xem những lời của 
tôi là lịch sử. Mỗi người giải thích sự thật theo lối riêng, như trong 
phim "Rashomon". Một trăm chứng nhân, một trăm sự thật. Định kiến 
làm cho lịch sử sai lệch. Tôi chỉ tâm tình với lòng thành. Hãy để cho 
hậu thế lượng định và phần xét. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" . 

Đại tướng Cao Văn Viên sẽ lưu lại trong ký ức các người từng biết ông - 
thân hữu, bạn đống đội như kẻ bất đổng ý kiến - hình ảnh của lòng 
chung thủy, "trước sau như một", không a dua, không phản trắc, từ 
tốn khi phê bình, chủ trương đoàn kết trong tình huynh đệ chi binh. 
Ồng không bon chen trên chính trường, không đạp trên xác đổng đội 
để tiến thân, ồng là một nhà tướng phi chính trị bị thời thế cuốn hút 
vào chính trường gió tanh mưa máu. Khi hai địch thủ Thiệu, Kỳ dành 
giựt với nhau cân đai, áo mão, Hội đổng Quân lực định đưa ông Viên 
lên chức Quốc trưởng vì ông là vị tướng có thâm niên nhứt, ồng đã 
một mực từ chối vì nhận thức lương thiện khả năng của mình. Tuy 
nhiên ông vẫn không tránh được số phận một con thiêu thân - trong 



vô số con thiêu thân khác - bị chiến tranh Việt Nam đốt cháy. 

Thủy Hoa Trang, Ngày 27.1. 2006 Xuân Bính Tuất 

Lâm Lễ Trinh 


